TÀI NGUYÊN TRỢ GIÚP 


Có những nguồn tài nguyên trợ giúp sau đây 
cho gia đình di dân để ứng phó với trường 
hợp câu lưu hoặc trục xuất: 

» _ Tìm người bị câu lưu của Cơ Quan Công 
Lực Di Trú và Quan Thuế (Immigration and 
Customs Enforcemert, ICE): 
hfíps:/locator.ice.gov/odls/homePage. do 
Xin Lưu Ý: Website này chỉ đễ tìm những 
người đã bị câu lưu, chứ không phải để hỏi 
về tình trạng di trú tổng quát. 


5 _ Luật sư di trú hành nghề tư, các nhân viên 
đại diện được chứng nhận (người trợ giúp 
di dân trong những phiên tòa di trú), hoặc 
các tổ chức trợ giúp pháp lý: 

-_Tìn Luật Sư của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang 
California (State Bar of California): 
hffp:/www.calbar.ca.gov/Atforneys 


- Các tổ chức tại California được Ủy Ban 
Kháng Cáo Di Trú (Board of lImmigration 
Appeals, BIA) chứng nhận đại diện cho di 
dân trước Bộ An Ninh Quốc Nội 
(Department of Homeland Security, 

DHS) và Văn Phòng Điều Hành Tái 
Duyệt Di Trú (Executive Office of 
lmmigration Review, EOIR): 
hffps:www.justice.gov/eoir/bage/ 
file/942306/download#CALIFORNIA. 


Các Trung Tâm Tự Giúp của Tòa Án 
California: hffp:www.courfs.ca.gov/ 
selfhelp-selfhelpcenters. hfm. 


Các văn phòng trợ giúp pháp lý và dịch vụ 
giới thiệu luật sư: 
hfp:7www.couris.ca.gov/1001.htm. 


Tòa lãnh sự hoặc đại sứ của quốc gia 
gốc của cha/mẹ hoặc người giám hộ. 


Muốn biết thêm chỉ tiết về những nguồn tài 
nguyên trợ giúp để ứng phó với các hoạt động 
công lực di trú tại trường học ở California, hoặc 
để nộp đơn khiếu nại, xin liên lạc với: 


Bureau of Children's Justice 
California Attorney General's Office 
P.O. Box 944255 
Sacramento, CA 94244-2550 
Điện Thoại: (800) 952-5225 
E-mail: BCJ@doj.ca.gov 
hffíps:⁄oag.ca.gov/bcj/complaint 


Có thể lấy Ấn Phẩm này xuống từ: 
hffip:7/www.oag.ca.gov 


Di Trú-Hành Động Công Lực 
tại Trường Học ở California 


Hướng Dẫn cho Học Sinh 
và Gia Đình 


1 


)x lữberty 
[7/14 0|1/21/(0.2 
[777/2/205116 


___ Xavier Becerra 
Tông Chưởng Lý California 
Tháng Tư 2018 


Vietnamese 


BIẾT CÁC QUYÊN GIÁO DỤC CỦA Các Kế Hoạch An Toàn Gia Đình nếu Quý Vị 
QUÝ VỊ Bị Câu Lưu hoặc Trục Xuất 
“===————————————__—— °_ Quý vị có thể cập nhật chỉ tiết liên lạc khẩn 
Con Quý Vị Có Quyền Được Giáo Dục Công cập của con mình, gồm cả những người liên 
Miễn Phí lạc phụ, để cho biết một người lớn giám hộ 


xTất cả trẻ em cỏ quyền biftñ đẳng được giáo được tín nhiệm có thể chăm sóc cho trẻ nếu 


dục công miễn phí, bất luận tình trạng di trú 
của trẻ hoặc cha mẹ/người giám hộ. 


Tất cả trẻ em tại California: 


quý vị bị câu lưu hoặc trục xuất. 


»- Quý vị có thể điền một Bản Chứng Thệ Ủy 
Quyên của Người Chăm Sóc hoặc Đơn Xin 


Có quyền được giáo dục công miễn phí. n. bblh . im jh) Ki kinAbrhi 

Phải ghi danh đi học nếu trẻ từ 6 đến ba BE tu Vô-thc Jây bị Set bit Lee tunb 
X: được tín nhiệm quyêt định các vân đê giáo 

18 tuôi. thế - 

dục và y tê cho trẻ. 


Có quyền theo học tại các trường an toàn, 
an ninh và an bình. 
Có quyền ở trong một môi trường học tập 
ở trường công không có kỳ thị, sách nhiễu, 
hiếp đáp, bạo động, và hăm dọa. 
Có cơ hội đồng đều để tham gia bất cứ 
chương trình hoặc hoạt động nào của nhà 
trường mà không bị kỳ thị. 
Dữ Kiện Cần Có để Ghi Danh Đi Học 

-_ Trường học phải chấp nhận nhiều văn kiện 

khác nhau của cha/me hoặc người giám hộ 


của học sinh để chứng minh tuổi hoặc nơi 
cư trú của trẻ. 


Quyền Nộp Đơn Khiếu Nại 
«_ Con quý vị có quyền trình báo một tội ác vì 
thù ghét hoặc nộp đơn khiếu nại cho địa hạt 
học đường nếu trẻ bị kỳ thị, sách nhiễu, hăm 
dọa, hoặc hiếp đáp vì quốc tịch, sắc tộc, 
hoặc tình trạng di trú thực sự hoặc bị gán. 


DANH SÁCH KIỂM ĐIỂM CHO HỌC 
SINH VÀ GIA ĐÌNH DI DÂN THEO HỌC 
TRƯỜNG CÔNG 


1. Quý vị không phải cung cấp các dữ kiện 


-_ Không bao giờ cần đến dữ kiện về tình trạng sau đây cho các viên chức nhà trường: 


quốc tịch/di trú đê ghi danh đi học. Không 
bao giờ cân có sô An Sinh Xã Hội đề ghi 
danh đi học. 


Giữ Kín Dữ Kiện Cá Nhân 


-- Luật liên bang và tiểu bang bảo vệ hồ sơ 
giáo dục và dữ kiện cá nhân của học sinh. 
Các đạo luật này nói chung đòi hỏi nhà 
trường phải có giấy phép của cha mẹ hoặc 
người giám hộ trước khi tiết lộ dữ kiện về 
học sinh, trừ phi việc tiết lộ dữ kiện là cho 
các mục đích giáo dục, hoặc để tuân hành 
lệnh tòa hoặc trát tòa. 


Một số trường thu thập và công bố “dữ kiện 
danh bạ” cơ bản về học sinh. Nếu thế, địa 
hạt học đường phải gửi thông báo cho cha 
mẹí/người giám hộ về chính sách dữ kiện 
danh bạ, và cho phép chọn không cho tiết lộ 
dữ kiện về con quý vị. 


-_ Quý vị không phải cung cấp dữ kiện, kể cả 
số thông hành (hộ chiếu) hoặc chiếu khán 
(thị thực), về tình trạng di trú của học sinh, 
cha mẹ, người giám hộ, hoặc những người 
khác trong gia đình. 


-. Quý vị không phải cung cấp số hoặc thẻ An 
Sinh Xã Hội (SSN). 
«Khi điền “Free and Reduced-Price Meals” 


form (mẫu Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá), 


chỉ cung cấp bốn số cuối của SSN của 
người lớn trong nhà ký tên trong đơn. 

- Nếu gia đình hội đủ các điều kiện về lợi 
tức và không có người lớn nào trong nhà 
có SSN, con quý vị vẫn hội đủ điều kiện. 
Đánh dấu vào ô "No SSN” (Không có 
SSN) trong các mẫu đơn nếu có, để chắc 
chắn là điền đơn đầy đủ. 


Nếu có bắt cứ người nào trong nhà tham 
gia CalFresh, CalWORKSs (Cơ Hội Làm 
Việc và Trách Nhiệm về Trẻ California), 
hoặc FDPIR (Chương Trình Phân Phối 
Thực Phẩm tại Các Khu Vực Thổ Dân), 
không có người lớn nào trong nhà cân phải 
cung cấp bốn số cuối của SSN của họ để 
học sinh hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn 
miễn phí hoặc giảm giá ở trường. 
Khi cung cấp dữ kiện để chứng minh nơi cư 
trú hoặc tuổi của học sinh, quý vị không phải 
dùng các văn kiện nào có thể cho thấy dữ 
kiện liên quan đến tình trạng di trú. 


2. Áp dụng những bước bảo vệ dữ kiện của 
học sinh: 
»_ Hỏi xin bản ghi các chính sách của nhà trường 


về quyền riêng tư về dữ kiện của học sinh. 


- . Xem chính sách của nhà trường về “dữ kiện 


danh bạ”—vốn cho phép công bố dữ kiện cơ 
bản vê học sinh—và nghĩ đên việc chọn cách 
không cho tiêt lộ dữ kiện đó. 


3. Áp dụng những bước chuẩn bị cho những 
trường hợp có một hoặc nhiêu cha mẹ hoặc 
người giám hộ bị câu lưu hoặc trục xuât: 

-_ Soạn và cất vào chỗ an toàn một “Kế Hoạch 


An Toàn Gia Đình” (thí dụ: 
https://www.lirs.org/assets/24741 
bna_beinformed_ safetyplanningtoolkit.pdf) 
gồm các chỉ tiết sau đây: 

Tên một người lớn được tín nhiệm để chăm 
sóc cho con quý vị nếu cha/mẹ hoặc người 
giám hộ không thể chăm sóc. 


Các số điện thoại khẩn cấp và chỉ dẫn tìm 
các văn kiện quan trọng ở đâu (giấy khai 
sinh, số thông hành (hộ chiếu), thẻ An Sinh 
Xã Hội, chỉ tiết liên lạc với bác sĩ, v.v.). 

Nhớ cho trường của trẻ luôn luôn có chỉ tiết 
liên lạc khẩn cấp mới nhất, kể cả những người 
liên lạc thay thế nếu không tìm được cha/mẹ 
hoặc người giám hộ. 


